


Chương 270: Thời không bổ khuyết



 
Dịch giả: Độc Hành 

 

 
Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông 

 

Nghĩ tới đây, trên mặt Hàn Lập không khỏi hiện lên một tia cổ quái. 

 

Hắn nhờ Linh dược tiểu bình mà hôm nay dù mới tu thành đệ nhất trọng công pháp, nhưng trên Chân Ngôn Bảo Luân đã ngưng tụ ra trọn vẹn hai mươi tư đoàn Đạo văn, tự nhiên có thể tu luyện bí thuật Chân Thực Chi Nhãn rồi. 

 

Chỉ thấy hai tay hắn bấm pháp quyết, trong miệng ngâm tụng khẩu quyết, sau lưng kim quang hiện lên, Chân Ngôn Bảo Luân lập tức hiện ra. 

 

Bạch Tước đang đứng trên tấm bia đá, nguyên bản đang cúi đầu mổ rêu xanh, cảm nhận được chấn động kỳ dị truyền ra từ Chân Luân, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng bên này, động tác trôi chảy không bị Chân Luân ảnh hưởng chút nào. 

 

Hàn Lập lại nhìn thoáng qua văn tự Công pháp trên tấm bia đá, ánh mắt kiên định, trong miệng tiếp tục ngâm tụng khẩu quyết đệ nhị trọng công pháp. 

 

Sau một lát, trên tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, thanh âm ngâm tụng trong miệng cũng đột nhiên tăng tốc. 

 

Phía sau lưng, Chân Ngôn Bảo Luân cũng chuyển động nhanh lên, phóng xuất ra kim quang sáng rực. 

 

Hàn Lập đôi mắt tinh quang lóe lên, Thời Gian Đạo Văn khắc sâu trên bảo luân, nguyên bản chỉ có sáu đoàn phóng thích ra hào quang nhu hòa, giờ phút này từng đoàn tiếp theo từng đoàn phát sáng lên. 

 

Nương theo mỗi một đoàn Đạo Văn sáng lên, thời gian lưu động trong phạm vi mười trượng chung quanh liền chậm lại. Tốc độ chuyển động của Chân Ngôn Bảo Luân càng thêm cấp tốc vài phần. 

 

Chỉ thấy bảo luân cấp tốc xoay tròn, thân bảo luân trở nên mơ hồ, có thể thấy loáng thoáng từng sợi tơ màu vàng từ trên thân luân hiện ra, tụ tập về không động ở chính giữa thân luân. 

 

Hàn Lập cảm thấy Tiên Linh Lực trong cơ thể trôi nhanh đi, tiêu hao rất lớn, nếu so với lúc luyện đan thì tiêu hao gấp bội. 

 

Hắn lúc này lật tay lấy ra một khối Tiên Nguyên Thạch, nhanh chóng hấp thu bổ sung Tiên Linh Lực, đồng thời toàn lực thao túng Chân Luân trong cơ thể, vận chuyển môn bí thuật kia tới cực hạn. 

 

Mấy chục hơi thở sau đó, lúc đoàn Đạo văn thứ mười hai cũng được kích hoạt, hào quang sáng lên, toàn bộ quang luân màu vàng "Ô...ô...n...g" nổ lớn một tiếng, bảo luân xoay tròn liền dừng lại. 

 

Những sợi tơ ngưng tụ ở chính giữa xoắn xuýt quấn quanh ngưng tụ thành một tuyến đoàn màu vàng lớn chừng quả đấm, phía trên kim quang tràn đầy, lập lòe bất định. 

 

Hàn Lập thấy vậy, trong miệng ngừng ngâm tụng khẩu quyết, hai mắt ngưng tụ, thấp giọng quát: "Ngưng!" 

 

Chỉ thấy tuyến đoàn màu vàng kia lập tức kim quang sáng rõ, phóng ra hào quang chói mắt như ánh mặt trời. 

 

Hàn Lập cảm thấy hai mắt khó chịu muốn rơi lệ, nhịn không được nhắm hai mắt lại. 

 

Mấy hơi thở sau, đạo kim quang chói mắt kia rút cuộc dần dần mờ đi. 

 

Hàn Lập dụi dụi con mắt, không thèm để ý đến biến hoá Kim Luân sau lưng, bàn tay đảo một cái, lấy ra một khối Tiên Nguyên Thạch nắm ở lòng bàn tay, hấp thu Tiên Linh Lực bên trong. 

 

Hồi lâu sau, hắn mới quay lại nhìn Kim Luân sau lưng. 

 

Chỉ thấy nguyên bản Kim Luân kích cỡ hơn một xích tựa hồ lớn thêm vài phần, trong đó chỗ không động chính giữa lơ lửng một con mắt màu vàng cực lớn nằm dọc, mí mắt đang khép kín. 

 

"Nguyên lai đây chính là Chân Thực Chi Nhãn..." Hàn Lập nhìn chằm chằm vào quang mục màu vàng kia, trong miệng thì thào nói ra. 

 

Trong lòng hắn khẽ động, trên tay pháp quyết vừa bấm, dựa theo pháp môn bí thuật Chân Thực Chi Nhãn, thúc giục con mắt màu vàng nằm dọc kia. 

 

Lần này ngược lại không có xuất hiện tình trang tiêu hao nhiều Tiên Linh Lực như lần trước. 

 

Chỉ thấy mười hai đoàn Đạo Văn phía trên Chân Ngôn Bảo Luân đồng thời sáng lên, một trận chấn động kỳ dị từ đó truyền ra, con mắt màu vàng nằm dọc rung động một trận, mí mắt màu vàng từ trung tâm mở ra, lộ ra một viên nhãn cầu màu vàng. 

 

Viên nhãn cầu này mặc dù toàn thân đều màu vàng, nhưng màu sắc phân bố không đều, ở vị trí đồng tử màu vàng rõ ràng nồng đậm hơn một ít, giống như đúc từ Kim thủy. 

 

Mà kim quang bên ngoài đồng tử lại hơi nhạt, bao quanh lấy một vòng phù văn tinh mịn kỳ dị. Bên ngoài phù văn hào quang càng nhạt, thoạt nhìn không giống kim quang bình thường, so với mí mắt còn muốn không bằng. 

 

Đợi mí mắt mãnh liệt mở ra, vòng phù văn kỳ dị chính giữa lập tức nhanh chóng xoay tròn, một đạo quang mang màu vàng nhạt từ trong con mắt phóng ra. 

 

Tâm thần Hàn Lập khẽ động, không dùng hai mắt bình thường để nhìn, mà thông qua con mắt màu vàng nằm dọc nhìn về bốn phía. 

 

Chỉ thấy núi xanh chung quanh từng toà mai một hiện ra nguyên trạng, biến thành từng đạo không gian bích chướng hơi mờ, bên ngoài bích chướng là một mảnh tối tăm mờ mịt, tựa hồ bị sương mù bao phủ. 

 

Chỉ như vậy thôi sao? 

 

Trong nội tâm Hàn Lập không khỏi hiện lên nghi vấn, uy năng của Chân Thực Chi Nhãn chỉ giới hạn tại đây, nếu so với Minh Thanh Linh Mục của hắn cũng không có khác biệt quá lớn, chẳng qua là có thể gia tăng nhìn thấu triệt một ít đồ vật ẩn nấp mà thôi. 

 

Như thế này cùng kỳ vọng của hắn chênh lệch một trời một vực rồi. 

 

Thân hình hắn chậm rãi chuyển động, quang luân màu vàng sau lưng cũng chuyển động theo, con mắt dọc màu vàng cũng chậm rãi nhìn về một bên. 

 

Lúc Hàn Lập chuyển hướng nhìn tới tấm tàn bia, con mắt dọc màu vàng cũng nhìn về phía tấm bia đá đó. 

 

Chỉ thấy trên tấm bia đá bỗng nhiên nổi lên một tầng bạch sắc quang mang nhạt, mông lung như một tầng khói mỏng, ngăn ánh mắt của hắn lại, làm hắn không thấy rõ văn tự trên tấm bia đá. Mà Bạch Tước đang đứng trên tấm bia đá cũng biến thành một đoàn năng lượng cùng loại với Thiên Địa Nguyên khí. 

 

Hàn Lập trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc, lập tức tâm thần khẽ động, toàn lực thúc giục Chân Ngôn Bảo Luân. 

 

Chỉ thấy phía trên Kim Luân hào quang đại tác, từng đoàn Đạo Văn hơi mờ lần lượt toàn bộ phát sáng lên. 

 

Lúc hai mươi tư đoàn Đạo Văn đồng thời kích hoạt, trong con mắt dọc màu vàng kim quang bạo tăng, tiếp theo từ đó lập tức bắn ra một đạo quang mang kim sắc, bắn vào màng trắng trên tấm bia đá, lập tức xuyên qua. 

 

Chỉ thấy đạo kim quang kia như một lưỡi dao sắc bén cắt màng trắng ra, tiếp theo vỡ ra hai bên. 

 

Đúng lúc này, trên tấm bia đá ầm ầm chấn động, Bạch Tước kia cả kinh vỗ cánh bay ra. 

 

Nương theo đạo kim quang sáng lên, từ trong tàn bia truyền ra từng trận chấn động kỳ dị, Hàn Lập cảm nhận Thời Gian Chi Lực trong đó yếu ớt, nhưng có chút quen thuộc. 

 

"Tấm bia đá này... là một kiện pháp khí ẩn chứa Thời Gian Chi Lực." Hàn Lập thấy vậy kinh ngạc kêu lên. 

 

Nhưng một màn tiếp theo càng làm cho Hàn Lập trợn mắt há mồm. 

 

Chỉ thấy ngay đoạn đứt gãy phía trên tấm bia đá, mảng lớn kim quang cuồn cuộn dũng động từ chính giữa kéo dài ra, trong hư không giao thoa với phía dưới tạo ra từng mảnh quang ảnh, nhanh chóng tu bổ toàn bộ mặt tàn bia. 

 

Sau một lát, đoạn đứt gãy không trọn vẹn phía trên mặt bia đá được tu bổ nguyên vẹn, hai đầu dị thú hai bên cũng được tu bổ lại, toàn bộ tấm bia đá giống như một lần nữa được sửa chữa, xây mới hoàn toàn. 

 

"Chẳng lẽ Chân Thực Chi Nhãn này còn có tác dụng tu bổ vật cũ, cải tạo Pháp Khí?" Hàn Lập ý niệm trong đầu chuyển động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cảm thấy rung động, không khỏi thì thào lẩm bẩm. 

 

Hắn sau một phen suy tính, mũi chân điểm nhẹ, toàn thân bay vút lên, đáp lên đầu tấm bia đá, đưa tay vuốt nhẹ vị trí tấm bia đá được tu bổ. 

 

Kết quả, bàn tay hắn vừa mới chạm vào mặt bia, liền thoáng cái sờ vào không trung, trực tiếp thăm dò vào bên trong thạch bích, vẫn mò vào hư không. 

 

"Nguyên lai chẳng qua là Chân Thực Chi Nhãn phản chiếu ra hư ảnh mà thôi." Hàn Lập cười cười, thu tay về, một lần nữa bay xuống mặt đất, ánh mắt nhìn về toàn bộ tấm bia đá. 

 

Kết quả khi hắn nhìn tới lại giật mình lần nữa. 

 

Chỉ thấy ngay chỗ trống cách một khoảng với đoạn đệ nhị công pháp, thình lình xuất hiện một đoạn Kim Triện Văn mới. 

 

Cái kia chính là công pháp " Chân Ngôn Hóa Luân Kinh " đệ tam trọng! 

 

Hàn Lập trong nội tâm không khỏi kinh hỉ nói không nên lời, trong lòng biết là thiên đại cơ duyên đến rồi. 

 

"Còn lại một canh giờ cuối cùng.." Lúc này, một thanh âm có chút không lưu loát vang lên. 

 

Chính là Bạch Tước kia mở miệng nhắc nhở, ngay cả Chân Thực Chi Nhãn, cũng nhìn không thấu đến tột cùng nó là cái gì. 

 

Hàn Lập thu liễm tâm thần, lông mày cau lại vừa mở miệng đọc thầm, vừa tập trung tư tưởng ghi nhớ khẩu quyết Chân Ngôn Hóa Luân Kinh đệ tam trọng. 

 

Toàn lực kích hoạt hai mươi tư đoàn Đạo Văn, đồng thời mở ra Chân Thực Chi Nhãn, Tiên linh lực trong cơ thể Hàn Lập giống như thủy triều rút nhanh xuống. Mặc dù có Tiên Nguyên Thạch bổ sung, nhưng chỉ duy trì nửa khắc chuông hắn liền cảm thấy trong cơ thể một trận khốn cùng, Chân Thực Chi Nhãn liền không cách nào tiếp tục duy trì nữa. 

 

Theo đó con mắt dọc màu vàng tự động biến mất, nữa bộ phận phía trên của tấm bia đá được bổ khuyết cũng chớp động vài cái hóa thành từng mảnh kim quang biến mất không thấy. Chân Ngôn Bảo Luân sau lưng Hàn Lập cũng theo đó thu vào trong cơ thể. 

 

Hàn Lập trong miệng thở nhẹ một hơi, lật tay lấy ra một khối Tiên Nguyên Thạch, hai tay nắm lấy bổ sung Tiên Linh Lực. 

 

Lúc này trên mặt hắn vui vẻ, trong nội tâm càng không thể bình tĩnh, lần này tìm kiếm Bạch Tước Cốc, vốn mang tâm tình tìm kiếm vận may, không nghĩ đến lại có nhiều thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. 

 

Lần này, chẳng những giải quyết được vấn đề Chân Ngôn Hóa Luân Kinh đệ nhị trọng công pháp, hơn nữa còn chiếm được nguyên bản công pháp đệ tam trọng vốn căn bản không có khả năng có được, điều này lại không làm cho hắn mừng rỡ muôn phần? 

 

"Đến giờ rồi." Bạch Tước kia một lần nữa bay trở về đứng trên tấm bia, mở miệng nói. 

 

"Đa tạ... Ách... Tiền bối." Hàn Lập suy nghĩ một lát, hay là nên xưng hô như vậy. 

 

"Ta chỉ là một đạo cấm chế Linh Thể ở Bí Cảnh này mà thôi, không tính là tiền bối." Bạch Tước chậm rãi nói ra. 

 

"Xin hỏi tiền bối..." Hàn Lập đang muốn mở miệng hỏi mấy vấn đề, thì Bạch Tước kia hai cánh mở ra, trực tiếp lao đến hướng hắn đang cúi đầu hỏi, tốc độ nhìn như chậm nhưng thật nhanh, làm cho Hàn Lập có loại cảm giác không nắm bắt được. 

 

Hàn Lập trong tay còn nắm Tiên Nguyên Thạch, cảm thấy toàn bộ không gian trước mắt cùng Bạch Tước bay đến gần, không chờ hắn có động tác gì liền nuốt chửng hắn vào. 

 

Sau một khắc, bên trên ao hồ Bán Nguyệt Cốc hình trăng lưỡi liềm rung động đại tác, mặt nước sôi trào cuồn cuộn, thân ảnh Hàn Lập từ dưới nước chậm rãi đẩy lên, cuối cùng đứng vững vàng trên mặt nước. 

 

Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy dưới thân mặt nước đã dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ có gợn sóng thật nhỏ nhộn nhạo lan ra bốn phía, thân ảnh của hắn cứ như vậy phản chiếu ở trong nước, cũng nhìn lại chính mình. 

 

Trong sơn cốc, ánh sáng có chút lờ mờ, tuyết trắng được mặt trời chiếu có chút phiếm hồng, ánh sáng nhu hòa, hiển nhiên đã chạng vạng tối.